UBND TPQUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG TH LÊ HÒNG PHONG Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 
Số: 64/TB-THLHP P. Lê Hông phong, ngày 12 tháng 06 năm 2024 
THÔNG BÁO 


Tuyền sinh lớp 1 năm học 2024-2025 


-Thực hiện theo. Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 19/04/2024 của UBND tỉnh 
Ban hành kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 và tuyển 
sinh mâm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

-Thực hiện công văn số 1076/SƯGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 23/04/2024 của Sở 
GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh mâm non, lớp I, lớp 6 năm học 2024- 
2025. 

-Thực hiện theo Kế hoạch số 4 79/GDĐT-GDTH, ngày 22/05/2024 của phòng 
GD&ĐT thành phố Quy Nhơn Tổ chức tuyễn sinh vào lớp lvà lớp 6 năm học 2024-2025 
trên địa bàn thành phố Quy Nhơn bằng hình thức trực tuyến; 

-Thực hiện theo công văn sô 501/GDĐT-GDTH, ngày 24/05/2024 của phòng 
GD&ĐT thành phố Quy Nhơn về việc Hướng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 
trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

-Thực hiện theo Kế hoạch duyễn sinh số 63/KH-THLHP ngày 07/06/2023 của 
Trường Tiểu học Lê Hằng Phong về việc tuyển sinh vào lớp I năm học 2024-2023. 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỎNG PHONG 
THÔNG BÁO 


1.Phương thức, thời gian, địa điểm và đối tượng tuyển sinh: 

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trực tuyến (theo Hướng dẫn sử dụng phần 
mềm tuyên sinh lớp I trực tuyến dành cho phụ huynh học sinh năm học 2024- 2025 

hffps://binhdinh.fsdc.vnedu.vn). Nếu phụ huynh học sinh không rõ đến trường tiểu 

học TH Lê Hồng Phong (12-Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong) để nhà 
trường hỗ trợ. 

-Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: từ zgày 24/06/2024 đắn ngàp 
20/07/2024 (các ngày thứ hai đến thứ sắu, vào buỗi sáng 7h30ph đến 10h30ph). 

-Địa điễm: Tại trường TH Lê Hồng Phong (12-Nguyễn Công Trứ, phường Lê 
Hồng Phong) 

-Đối tượng dự tuyển: Trẻ sinh năm 2018 (6 tuổi) vào học lớp 1, có hộ khẩu 
thường trú | tại phường l Lê Hòng Phong (theo danh sách của Công an Thành phố). 

2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển: 

a. Hồ sơ dự tuyên: Gồm có: 

1. Bản sao giây khai sinh hợp lệ; 

2; Phiếu theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi; 

3,Phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp l; 

4.Tóm tắt lý lịch; 

5,Xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thâm quyền cấp (nếu 
có). 

b. Điều kiện dự tuyển: 

~ Có đủ hỗ sơ hợp lệ. 


Scanned with CamScanner 


BÀ 


-T uôi học sinh vào lớp I là 6 tuổi (sinh năm 2018). 

- Đối với những trẻ em khuyết tật, kém phát triển về trí lực hoặc trí tuệ; người 
dân tộc thiểu số; trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em ở nước ngoài về nước; 
con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ 
tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. - 

-Trường hợp trẻ em vào học lớp l vượt quá 3 tuôi so với quy định sẽ do 
trưởng phòng GD&ĐT quyết định. 


3. Địa bàn tuyển sinh, số lượng tuyển sinh: 

__ Trường TH Lê Hồng Phong tiêp nhận toàn bộ số trẻ sinh năm 2018, có hộ 
khâu thường trú trên địa bàn Phường Lê Hồng Phong, theo danh sách do Công an 
Thành phố cung cấp. 

-Đối với trường hợp trẻ đăng kí tuyển sinh lớn tuổi hơn so với quy định hoặc 
có sự thay đổi về nơi đăng kí thường trú, có xác nhận thông tin vê cư trú (mẫu 
CT07) của công an phường Lê Hồng Phong cấp thì phụ huynh học sinh foto CT07 
và ghi phía sau (họ và tên cha, mẹ hoặc người đỡ dầu kèm theo số điện thoại để nhà 
trường liên hệ) nộp lại cho hội đồng tuyển sinh (cô Đoàn Thị Phương Thảo) nhận từ 
ngày 01/07/2024 đến ngày 05/07/2024 để nhà trường tổng hợp báo cáo Phòng 
GD&ĐT và UBND TP xin chủ trương. 

-Năm học 2024-2025, trường TH Lê Hồng Phong có tổ chức dịch vụ bán trú 
(học sinh ở lại ăn trưa, nghỉ trưa và ăn xế) cho học sinh lớp 1. Để tiện cho việc sắp 
xêp lớp bán trú, PHHS đến trường làm đơn đăng kí bán trú cho các em từ ngày 
22/07/2024 đến ngày 26/07/2024 vào buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 (gặp cô: Hồ 
Nguyễn Diệu Thu- Kế toán). Sau 10h30 ngày 26/07/2024, nhà trường không tiếp 


nhận đơn bán trú đối với học sinh lớp 1. xsari 
Nay, Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong xin n cả phụ 


huynh biết. Mọi chỉ tiết xin liên hệ tại văn phòng-trường, tiểu: ọc Lê Hồng Phong./. 


Võ Văn Ấn 


Scanned with CamScanner 


